Mộng & Thực 


Lý Lạc Long 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Lý Lạc Long 
Mộng & Thực 


Có lẽ, ban cũng như tôi, đã có những lúc băn khoăn tự hỏi: 
Cuộc đời có phải là một giấc mơ, một cuộc chơi, một cuộc 
tìm kiếm và đuổi bắt chân lý, cái đẹp, sự toàn hảo... của 
cuộc sống và đâu là ranh giới giữa mộng và thực? 

Ngược dòng thời gian, nhìn vào nền văn học Đông phương 
chúng ta thấy có rất nhiều kiệt tác phẩm nói về "mộng". Một 
số tác phẩm điển hình như: Hồng Lâu Mộng của Trung Hoa, 
Mộng Phù Kiều (truyện Genji) của Nhật Ban, The Yoga 
Vasistha (hơn 50 truyện về mộng) của Ấn Độ, Truyện Kiều 
của Việt Nam v.v... Mộng, hình như đã là một cuộc chơi lớn 
nhất của con người từ ngàn xưa. Hầu hết chúng ta, ai chắc 
cũng có dịp nghe câu chuyện hay đọc bài thơ ngụ ngôn 
"Giấc mơ hóa bướm" của Trang Tử, một nhà hiền triết Trung 
Hoa, sinh khoảng 369 năm trước Công nguyên. Nam hoa 
Kinh, một kiệt tác của Trang Tử, tác phẩm này đã đặt Trang 
Tử vào ngôi vị đệ nhất tài tử trong văn học sử của Trung 
Hoa. Bước vào Nam Hoa Kinh là chúng ta sẽ nghe Trang Tử 
nói về mộng. Như cánh bướm, chim bằng, cái bóng, ốc sên... 
Dưới đây là bài thơ ngụ ngôn "Hồ Điệp Mộng" lừng danh của 
ông. 

Tích giả, Trang Chu mộng vi hồ điệp, 

Hủ hủ nhiên hồ điệp dã. 

Tự dụ thích chí dư! 

Bất tri Chu dã. 

Nga nhiên giác, tắc cừ cừ nhiên Chu dã. 


Bất tri Chu chi mộng vi hồ điệp dư? 

Hồ điệp chi mộng vi Chu dư? 

Chu dữ hồ điệp tắc tất hữu phan hi. 

Thử chỉ vị vật hóa. 

[Trang Tử, Tê Vật Luận] 

Xin tạm dịch: 

Có một lần Trang Chu mơ hoá bướm 

Lượn bay như cánh bướm 

Rất là thích thú! 

Chẳng biết bướm là Chu 

Chợt tỉnh dậy thấy Chu lại là Chu 

Không biết trong mơ Chu biến thành bướm? 

Hay trong mơ bướm biến thành Chu? 

Nhưng giữa Chu và bướm phải có sự khác biệt. 

Đây gọi là sự chuyển hóa giữa vạn vật 

Đọc kỹ bài thơ ngụ ngôn "Hồ điệp mộng" của Trang Tử thì sẽ 
thấy có đến hai giấc mộng trong đó: "Trang Chu - Hồ Điệp - 
Trang Chu" và "Hồ Điệp - Trang Chu - Hồ Điệp". Trang Tử khi 
tỉnh mộng vẫn không biết là trong mơ Chu hoá bướm hay 
bướm hóa Chu. Như một cánh bướm bay lượn giữa mơ và 
thực, Trang Tử tự cười ông, một nụ cười thâm thúy của thánh 
nhân. Nếu đem chuyện chiêm bao hóa bướm ra luận bàn thì 
ý nghĩa có lẽ tùy theo người đọc và đa diện... Nhưng có lẽ 
mọi ngươì đều đồng ý là vấn dé hư thực đã được Trang Tử 
diễn tả một cách tài tình, thi vị và tuyệt hảo. Nếu bảo là 
"mộng" thì cảnh nào không phải là mộng? Và nếu bảo là 
"thực" thì cảnh nào không phải là thực? Nhiều người đã nói 
chương Té Vật Luận tinh thâm và diệu kỳ nhất trong Nam 


Hoa Kinh và có lẽ kỳ diệu nhất của chương là đoạn: Trang 
Chu mộng Hồ Điệp hay Hồ Điệp mộng Trang Chu? 

Sau gần 23 thế kỷ, Jorge Luis Borges sinh năm 1899, ở Á 
Căn Đình (Argentia), cũng với bút pháp kỳ ảo lại viết về 
mộng. Bước vào Ficciones là theo Borges dấn mình vào mê 
cung của mộng. Đó là phế tích vòng tròn, phượng hoàng, 
tháp Babel, hiệp sĩ Quixote... Và tác phẩm Ficciones (Hư Ảo) 
đã đưa Borges lên ngôi vị tiên tri trong văn học của Châu Mỹ 
Latin. Truyện The Circular Ruins (Phế tích vòng tròn) của 
cuốn Ficciones là tiêu biểu, biểu hiện chất liệu "mộng ảo" 
của Borges. 

Chuyện tóm tắt như sau: 

"Có một phế tích vòng tròn, ngày xưa vốn là một ngôi đền bị 
lửa hủy hoại, chôn lấp trong rừng hoang. Một người phù thủy 
già đến từ phương Nam và "ông biết rằng bổn phận cấp 
thiết của ông là mộng". Ông muốn mơ ra một đứa con trai. 
Hằng đêm ông mơ và từ từ sáng tạo nên đứa con trai trưởng 
thành từ chất liệu mộng ảo. Cuối cùng đứa con trai cũng 
thành hình. Ông hôn nó lần đầu và bảo nó đi đến một ngôi 
đền khác cách nhiều dặm đường rừng. Sợ đứa con trai biết 
rằng nó chỉ là ảo ảnh, ông đã hủy đi ký ức về việc thành 
người của nó. Đứa con trai đi đến ngôi đền ở hướng Bắc, 
chẳng bao lâu được biết đến như là một người có phép lạ, đi 
vào lửa mà không cháy. Tin tức này làm cho ông, người phù 
thủy già lo âu. Vì chỉ có Lửa là kẻ độc nhất biết ảo ảnh. Lửa 
không thể thiêu cháy được ảo ảnh. Đứa con trai sẽ ra sao 
nếu như nó biết được mình chẳng qua chỉ là mảnh vụn 
phóng chiếu từ giấc mơ của người khác. Sau đó, một trận 


hạn hán dài đã gây nên cháy rừng và lửa tấn công nốt vào 
phế tích vòng tròn. Người phù thủy già định chạy xuống 
nước tránh lửa. Nhưng rồi ông quyết định chấp nhận cái 
chết, đi thẳng vào lửa. Nhưng lửa cũng không thiêu cháy da 
thịt ông mà lại nhẹ nhàng mơn trớn? Với cảm giác lắng dịu 
yên bình, lẫn lộn với cảm giác xấu hổ, nhục nhã và cả cảm 
giác kinh hoàng, người phù thủy già hiểu rằng ông cũng chỉ 
là ảo ảnh của Ai đó đã mơ ra." 

Sự khác nhau giữa hai câu chuyện là Borges viết: "Ông hiểu 
rằng ông cũng chỉ là một ảo ảnh". Vị trí của người phù thủy 
già, của đứa con trai là vị trí của cái "ảo", của giấc mơ. Trong 
khi đó thì Trang Tử viết: "bất tri" (không biết Trang Chu 
mộng Hồ Điệp hay Hồ Điệp mộng Trang Chu). Và vị trí của 
Trang Chu hay con bướm không hẳn là ảo ảnh cũng không 
hẳn là hiện thực mà là bay lượn như cánh bướm ẩn hiện giữa 
vùng thực ảo. Ông "đùa" với cả giấc mơ và hiện thực. Như 
vậy thì vị trí của Trang Tử là một "vị trí của không vị trí" (a 
position no position) và ông vượt qua vị trí của những người 
khác bằng sự tiêu dao nhàn tản giữa họ như Kuang-ming Wu 
đã viết trong "The Butterfly as Companion". 

Nhà đại văn hào của nước Anh, Shakespeare, cũng đã nêu 
lên bản chất mộng ảo của sự vật trong vở The Tempest (Bão 
Tố) 

"We are such stuff 

As dreams are made on, 

And our little life 

Is rounded with a sleep" 

Tam dich: 


Ta cũng như giấc mộng 

Cùng chất liệu dệt thành 

Và đời người nhỏ bé 

Gom tròn: Giấc chiêm bao 

Một câu chuyện thú vị khác trong chương Tề Vật Luận của 
Nam Hoa Kinh như sau: 

"Cái bóng của cái bóng hỏi cái bóng: 

- Lúc nãy anh đi, bây giờ anh ngừng. Lúc nãy anh ngồi, bây 
giờ anh đứng. Tại sao anh không có thái độ độc lập vậy? 

Cái bóng đáp: 

- Tôi sở dĩ như vậy là vì tùy thuộc một cái gì. Cái gì đó lại tùy 
thuộc một cái gì khác. Tôi tùy thuộc một cái gì thì cũng như 
con rắn tùy thuộc vảy của nó, con ve tùy thuộc cánh của nó. 
Làm sao tôi hiểu được cái gì làm cho tôi lúc thì thế này, lúc 
thì thế khác" (Trang Tử, Nguyễn Hiến Lê dịch, NXB Văn hóa, 
1994.) 

Cái bóng của cái bóng, cái bóng này tùy thuộc vào cái bóng 
kia, một vật thể có bao nhiêu cái bóng? Một người có bao 
nhiêu cái bóng? Và Trang Tử và cánh bướm ...? Thế giới là 
trò chơi của "tương dữ" (hsiang yu) và "tương đãi" ( hisiang 
tai), một trò chơi giữa mộng và thực. "Trung Quốc của Trang 
Chu, Châu Mỹ của Borges chỉ là những cái tên khác nhau 
được xây dựng bằng ngôn từ, bằng giấc mộng. Và khi chúng 
ta đi vào đấy, chúng ta lại bắt gặp mình. Octavio Paz nhận 
định về cái thế giới ma ảo của Borges như sau: 

"Hầu như toàn bộ tác phẩm của Borges... giả định sự không 
hiện sinh của châu Mỹ. Cái thành phố Buenos Aires của 
Borges không hiện thực như những thành Ninive của ông. 


Những thành phố ấy chỉ là ẩn dụ, là những giấc mộng. Là 
những tam đoạn thức. Ai nói ra cái ẩn dụ ấy? Giấc mơ khác 
vốn được gọi là Borges. Thế còn giấc mơ kia? Giấc mơ khác 
đấy! Từ trong ngọn nguồn, ai đó mơ; nếu người đó tỉnh dậy 
thì thực tại được mơ thấy kia sẽ tiêu tan ngay. Dưới bản án 
tử hình, chúng ta bị phán quyết phải mơ thấy một Buenos 
Aires vốn là nơi Borges mơ..." Cũng giống như vậy, chúng ta 
mơ thấy cánh bướm mà Trang Chu mơ. Trang Chu đi vào 
trong mộng, hóa bướm. Đó là giấc mơ, khoảnh khắc của 
riêng ông nhưng có lễ đó cũng là vùng mộng ảo của chúng 
ta. 

Dường như tôi đã tìm ra câu trả lời cho tôi trong giấc mơ hóa 
bướm của Trang Tử. 

Em là hồ điệp 

Ta giấc chiêm bao 

Trong hồn Trang Tử 

Chúc tất cả chúng ta - bạn và tôi, một cuối tuần như ý trong 
vùng mộng ảo cũng như trong hiện thực! 

LÝ LẠC LONG 

(TTL/TCT/MAI/05) 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 

Đánh máy:TTL 

Nguồn: Vietnamthuquan-TVonline 
Được bạn: TTL đưa lên 

vào ngày: 23 tháng 3 năm 2006 


